CIA: Đường mòn HCM và hàng rào điện tử tại VN - p.l 

* Hàng rào điện tử hay là The McNamara Line (lịch sử và mục đích) 

* CIA thống kế số lượng quân CSBV và quân dụng chuyển qua con đường 
này. 

* Đường mòn Hồ Chí Minh-Chính phủ Nixon không muốn phá hủy...(W.H. 
Memorandum TOP SECRET). 

* TNHH:" Mỹ đã biết hết mọi sinh hoạt trong đường mòn Hồ Chí Minh 
nhưng tại sao Mỹ không cắt đứt đường mòn ây... ? 


Chào bạn đọc 

Nhận đưỢc bài viết của tác giả TNHH do bạn đọc chuyên đến, và với thói 
quen chỉ đọc các bài viết kèm theo văn kiện tham chiếu. Khi open bài viết đê 
tìm xem bài viết có kèm hyperlink (nguồn tài liệu tham chiếu) và rồi đọc 
được hàng chữ sau: 

"Ngày 21 tháng 1 năm 1968 báo Washington Post đã tiết lộ rằng một hàng 
rào điện tử trị giá 750 triệu mỹ kim đưỢc thiết lập để ghi nhận sự chuyển 
quân của Cộng quân Bâc Việt qua Lào theo đường mòn Hô Chí Minh.Nói 
như vậy thì Mỹ đã biết hết mọi sinh hoạt ữong đường mòn Hô Chí Minh 
nhưng tại sao Mỹ không cắt đứt đường mòn ấy mà lại tiếp tục ghi nhận sự 
chuyên quân của Bâc Việt đẽ làm gì? Có lẽ Mỹ không cắt bỏ đường mòn mà 
muốn cho Bãc Cộng cứ tiếp tục chuyên quân vào Nam thật nhiêu và Mỹ sẽ sẽ 
lừa quân Việt Cộng vào những lòng chảo vùng hạ Lào và thả bom trung hoà 
xuống giết hếit'T.../.TNHH: Từ Đường Mòn Hồ Chí Minh Đến Thành Phố 
HCM. 


Tác giả TNHH không ghi dẫn chứng hoặc kèm tài liệu nhằm hậu thuẫn cho 
nhận xét nêu ra trong bài viết, vì vậy người viết bổ túc thêm tài liệu để rộng 
đường dư luận. Và nhân dịp ngày 30.4 gần kề và cũng là để thay đổi đề tài, 
tạm gác đề tài vê Biển Đông (mặc dù mới đây Cố vấn ANQG Mỹ tuyên bố: " 
hoàn toàn khống thể chấp nhân đươc" việc TQ thành lập tỉnh mới tại Biển 
Đông) - (Nhăn vổ highlighted words đê đọc bản văn củaAP: 11.03. 2019) - 
Thay vào đó sẽ bàn về các tiểu mục liệt kê nêu phần đầu bài, dựa vào các tài 





liệu giải mật năm vừa qua và được loan tải trên Thư Viện CIA vào tháng 
12.2016 và tháng 1.2017. 

1- Đường mòn HCM 

a- Đánh bom đường mòn HCM - Bombing the Ho Chi Minh Trail 
Tường thuật của viên phi công Merrill McPeak có 269 phi vụ qua không 
phận nước Lào, sau này (1990 to 1994) ông ta là Tham Mưu Trưởng Không 
lực Hoa kỳ - tướng 4 sao. 

-(Tóm lược) Tôi có cả thảy 269 phi vụ, rất nhiều trong số này là tối mật, 
và chúng tôi không đưỢc phép bay qua Lào. Nhưng chúng tôi vẫn cứ làm, 
để ngăn chặn các phương tiện vận chuyên suôi theo đường mòn Hồ Chí 
Minh.[...] Chúng tôi muốn thổi bay tất cả, từ xe tải, vật liệu đến cơ sở hạ 
tâng, nhưng những gì chúng tồi thây lại chỉ là con đường mòn [...] 

Con đường này (HCM trail) giống như một mê cung, con đường rõ ràng đã 
biến mất, nhưng nó đã xuất hiện trở lại, tan rồi lại hỢp, ăn hiện thất thường. 
[...] Phá hủy nó cũng giống như cố gắng mang vớ cho một con bạch tuộc / 
Killing it was like trying to put socks on an octopus.ậức là không thể phá 
hủy) [...] Chúng tôi đã thả hai triệu tấn bom xuống Lào - một số lượng bâng 
với số bom đạn xử dụng trong suốt Thê chiến II, bao gồm cả hai mặt trận tại 
Châu Âu và Thái Bình Dương. 

Chúng tôi đã không thể ngăn cản đưỢc sự vận chuyển của họ trên đường 
mòn này, đã khồng hoàn tất nhiệm vụ đưỢc trao phó - một sự việc khiển tồi 
phiên lòng cho đến tận hôm nay./ We never stopped traffic, never got the job 
done, a fact that bothers me to this day.[...] NYT - 26.12.2017» Bombing- 
the-ho-chi-minh-trail -Míerrz7/ Anthony "Tony" McPeak (born Tanuary 9, 
1936) is a retired 4-star general in the United States Air Porce whose final 
assignment before retirement was as the 14th Chief of Staff of the Air Porce 
from 1990 to 1994) 

b- MEMORANDUM FOR THE PRESIDENT 

EROM: HENRY A. KISSINGER 

SUBiECT: Statistics on Enemy Manpower and Supplies 




Bản văn của Tòa Bạch ốc soạn thảo dựa theo báo cáo của CIA - ngày Pebmary 8, 
1971- Document Creation Date: lanuary 11, 2017 (ngày phổ biến trên Thư Viện 
CIA): 

Điểm đáng chú ý vê đường mòn Hỗ Chí Minh 

-(Tóm lược) "Trong hơn một thập kỷ qua , những người Cộng sản đã sử dụng 
rộng rãi lãnh thổ Nam Lào như một tuyến đường chính để xâm nhập người 
và vật dụng vào miên Nam Việt Nam. Hệ thống hậu can phức tạp này - đưỢc 
gọi là đường mòn Hồ Chí Minh - với chiêu dài con đường hơn 1.500 dặm 
và mạng lưới đường mòn khá cồng phu. Đường mòn này đưỢc xây dựng và 
bảo trì bởi khoảng 40.000-50.000 binh sĩ hậu cân cộng với lực lượng an ninh 
và quốc phòng. 

Trong năm năm qua, Cộng sản đã sử dụng đường mòn Hồ Chí Minh để xâm 
nhập ít nhất 630.000 lính quân đội Bắc Việt vào Nam Việt Nam. Cùng thời 
điểm này, với một tuyến đường vận chuyển cồng phu qua Campuchia, đưỢc 
sử dụng để di chuyển vũ khí và đạn dược can thiết phục vụ cho chiên tranh ở 
miên Nam Việt Nam. Từ năm 1965 có khoảng 100.000 tân thực phăm đã 
đưỢc chuyển qua Lào cho các lực lượng Cộng sản. Số lượng vũ khí đưỢc vận 
chuyển vào miền Nam Việt Nam qua đường mòn Hồ Chí Minh trong năm 
năm qua vượt quá 400.000. 

Khoảng 50.000 tân đạn dưỢc hoặc tương đương 600 triệu viên đạn, chúng 
cũng đưỢc vận chuyển qua Lào." The W.H. ngày 08.02.1971 » Statỉstỉcs on 
Enemy Manpower and Supplies 

-Ghi chú: Theo " Statistics " nêu trên, CIA dùng thời điểm 1965 để tính 5 
năm ( 1965-1971) 

Hai biến cố năm 1965: 

- Ngày 08.03. 1965-Mỹ đổ quân vô VN-History.com» u.s. Marỉnes 
land at Da Nang 

- Tròn 1 tháng sau, ngày 08.04.1965 - TT lohnson đọc diễn văn tại 
John Hopkins ...we do this to convince the ỉeaders ofNorth Vỉetnam, and 
all who seek to share their conquest, ofa very simple fact [...].There may be 






many ways to this kỉnd oỊpeace: in discussion or negotiation with the 
governments concerned; ỉn large groups or in smaỉỉ ones; in the reaffirmation 
ofold agreements or their strengthening with new ones." Gọi là "hòa bình không 
cần đổ máu ". Theo: “Peace without Conquest. ” 

Nhưng máu vẫn đổ, Mỹ tiếp tục đổ quân vô VN... Bản văn trên thiết lập trước 
ngày TS Kisinger " đi Trung Cộng từ ngày 9-11 tháng 7 năm 1971 ÍKissingers- 
secret-1971-trip) - để hai nước Mỹ-TC hỢp tác "írói con gấu Bắc cực" (Mưu 
Lươc Đăng Tiểu Bình -p7) - Vì Liên xô dùng Việt Nam phát động Liberatiom 
War/ chiến tranh giải phóng để chổng đế quốc Mỹ / American imperialist (Soviet 
Perceptions ofthe United States ) 


2- Hàng rào điện tử 

Những người trong nghề gọi là bọ / bug điện tử, phía dưới là tóm lược về 
công dụng và cách thiết đặt tùy theo địa hình, (phần dưới nói về việc cài đặt 
trên rừng, còn phần cài đặt trên sông ngòi sẽ bàn sau). 

(Tóm ỉược) "Các cảm biến có khoảng 20.000 cái tất cả, có thể đo địa chăn 
hoặc âm thanh, một số đưỢc câm một nửa thiết bị sâu trong lòng đất, một số 
khác được thả bâng dù để chúng sẽ ddược treo trên cây. Có ba loại chính: 

- Loại Acoubuoy, dài 36 inch và nặng 26 pound, đưỢc ngụy trang và thả 
xuống đất bâng dù; 

- Loại Spikebuoy, "dài 66 inch và nặng 40 pound, câm trên mặt đất như phi 
tiêu câm trong bãi cỏ với ăng ten đưỢc ngụy trang giống với cỏ dại; 

- Loại thứ ba ỉàADSID (Máy phát hiện địa chăn xâm nhập bằng không khí), 
giống như loại Spikebouy nhưng nhỏ hơn, kích cỡ là 31 inch và nặng 25 
pounds - loại cảm biến này được sử dụng rộng rãi nhất. 

Ngoài 3 loại trên, còn có loại cảm biến khác được thiết kê để thâu nhận 
được mồ hôi và nước tiểu. Còn loại có tên “Black Crow" được cài đặt để có 
thể thâu nhận đưỢc khí thải động cơ xe tải từ khoảng cách 10 dặm." Theo 
United States History: McNamara Line - Hàng rào điên tử 
Còn tiếp 
Đào Văn 










